Nghỉ Thức 
LÊ XUẤT GIA 


Ku NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH 


NGHI THÚC 
LẺ XUẤT GIA 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ 
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu 
và ứng dụng Phật học, quỷ Phật tử muốn ấn tổng kinh 
sách Phật giáo, các đại lý cần nhận sách phát hành, xin 
vui lòng liên hệ: 
NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: 0958-430-222; (08) 3839-4121; (08) 3833-5914 
Website: http:/www.buddhismtoday.com 
Website: http:/www.tusachphathoc.com 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


THÍCH NHẬT TỪ 


_ NGHỊ THÚC 
LẼ XUẤT GIA 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH - 2010 


MỤC LỤC 


5. Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ............. ..-. -- -- -- - cc c sec sec se s=ss2 4 
6. Sám Hồi Ba Nghiệp.................-- ---- AE SE SE SEE SE SE tre: 6 


13. Niệm Phật Gia Trì Cho Giới Tử................ ---:-sc-scscecszz 18 
14. Hồi Hướng Công Đức ...............------ S2 E222 E23 SEE2EE2EsEczses 18 


LỜI NÓI ĐẦU 


Nghỉ Thức Lễ Xuất Gia nầy đã được sử dụng tại chùa 
Giác Ngô và một số chùa khác từ năm 2003, với các phản 
hồi rất tích cực: thuần VIỆt, ngắn. gọn, đễ hiểu và đi vào 
tâm linh của các hạt giống mới xuất gia. 


Trong nghi thức này, lời khai đạo của người bổn sư thế 
phát có giá trị tâm linh và soI sáng, thông qua đó, các hạt 
giống xuất gia nhận chân được lý tưởng giải thoát. Cạo bỏ 
râu tóc, từ bỏ đời sống thế tục, đi ngược lại ái nhiễm của 
cuộc đời, nương thầy học đạo là để trước độ mình bằng 
con đường giải thoát và sau độ người bằng con đường 
hoằng hoá. Lời khai thị phải có sức truyền cảm và rung 
động để các giới tử thấy được tầm quan trọng của đời sống 
đạo đức — giới luật thiền môn, nhờ đó nỗ lực chuyền hoá, 
tham ái, sân hận, si mê. Làm được việc ấy, mỗi bước chân 
đi của giới tử sẽ mở ra phương trời cao rộng. 


Ngoài ra, các giới tử còn được bổn sư hướng dẫn thực 
hiện ba điều phát nguyện xuất gia. Điều thứ nhứt nhấn 
mạnh nhu cầu chuyển hoá ái dục, sống độc thân nhưng 
không cô đơn, giữ giới hạnh trang nghiêm không có tỳ vết. 
Điều thứ hai khích lệ giới tử thấy được giá trị tâm linh, 
nhờ đó vượt qua chướng duyên, không nhiễm thói đời, 


không theo danh lợi và trung thành với lý tưởng Phật 
pháp. Điều thứ ba xác định lý tưởng độ sinh trên tinh thần 
vô ngã vị tha, nhằm giúp cho giới tử sống đời tu hành một 
cách có ý nghĩa và lợi lạc quần sinh. 


Các nội dung trong nghi thức có thể gia giảm tuỳ theo 
tình huống và điều kiện thời gian cho phép. Miễn sao giới 
tử cảm nhận được rằng thông qua Nghỉ Thức Xuất Gia họ 
đã trở thành một người hoàn toàn mới, cất bước trên con 
đường tâm linh một cách đứt khoát, tinh tấn và bền bĩ. 
Được như thế, hạt giống xuất gia ngày hôm nay sẽ trở 
thành cây đại thụ của ngày mai. 

Thân mời các giới tử hãy trải nghiệm tâm linh, từ khi 
tập sự, cạo tóc xuất gia, theo thầy học đạo, chuyền hoá 
nghiệp chướng, thành tựu giới, định, tuệ mang lại hạnh 
phúc hiện tiền, đồng thời trở nên xứng đáng với niềm kỳ 
vọng với cha mẹ, họ tộc, thân hữu và đàn na thí chủ. Được 
như thế, “gieo chính là gặt”, xuất gia lìa khỏi gia đình, 
không phải là trỗn chạy cuộc đời mà là nhập thế độ sanh. 


Trân trọng 
Chùa Giác Ngộ, 30-05-2010 


Thích Nhật Từ 


— 1,NGUYỆN HƯƠNG 
(Thây Bôn sư quỳ ngay thăng, dâng ba nén hương lên ngang 

trán và xướng bài Nguyện Hương. Đại chúng mặc niệm và quán 
tưởng theo lời Nguyện). 
Nam-mô Bồn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật  O 

Nguyện đem lòng thành kính 

Giới theo đám mây hương 

Phưởng phất khắp mười phương 

Cúng dường ngôi Tam Bảo 

Thệ trọn đời giữ đạo 

Theo tự tánh làm lành 

Cùng pháp giới chúng sanh 

Cầu Phật thương gia hộ: 

Tâm bô-đề kiên cô 

Chí tu học vững bền 

Xa bể khô nguồn mê 

Chóng quay về bờ giác. O 

Chúng con ở đạo tràng (nêu tên chùa), 

cung kính quy trước chánh điện, tắn dương 
công đức bậc thây ba cõi, xưng tụng hông 
danh bậc giác ngộ của muôn loài, thành 
kính làm lễ /hể phát xuất gia cho thiện nam 
/ tín nữ (đọc tên tuổi, pháp danh). 


2 + NGHI THỨC LỄ XUẤT GIA 


Kính nguyện mười phương đức Phật và 
các vị Bô-tát thương xót quang lâm chứng 
minh cho các thiện nam / tín nữ xuất gia 
hôm nay “tín tâm tăng trưởng, tinh tân 
không dừng, dứt sạch não phiền, thoát 
vòng mê muội, văn tư tu thâm nhuân, ĐIỚI- 
định-huệ viên mãn, thân tâm an lạc, sanh 
tử giả từ, hiện đời trở thành bậc rường cột 
cho Phật pháp, lâm chung sanh về cảnh 
giới an lành của chư Phật.” 

Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều 


chứng thành quả Phật. ` 
Nam-mô Hương Cúng Dường Bô-tát 
Ma-ha-tát. (3 lần) OOO 


(Xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương). 


2. TÁN PHẬT VÀ ĐÁẢNH LẺ TAM BẢO 
(Đại chúng đứng chắp tay, cung kính hướng về Phật, xướng lạy). 
Phật là đâng giác ngộ mình, 
Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, 
Từ bị, trí tuệ rạng ngời, 
Là thây ba cõi trời người xưa nay. 


NGHI THỨC LẺ XUẤT GIA % 3 


Chí tâm đảnh lễ tất cả đức Phật ba đời 
thường trú trong mười phương. (1 lạy) O 


Pháp là phương thuốc diệu thay, 
Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh, 
Như vẳng trăng sáng lung linh, 
So1 đường ra khỏi u minh mê mờ. 
Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời 
thường trú trong mười phương. (1 lạy) O 


Tăng là những bậc chân tu, 

Biết đời huyền mộng, giả từ ra đi, 
Thắm nhuân trí tuệ, từ bị, 

Độ đời thoát khỏi tham... si khô sầu. 


Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng 
ba đời thường trú trong mười phương. 
(1 lạy) OOO 
3. TÁN HƯƠNG 


(Đại chúng đứng thắng và chắp tay trước ngực. Duy-na và Duyệt 
Chúng khai chuông mõ. Từ đây trở đi, chủ lễ xướng và đại 
chúng cùng tụng theo). 
Lò hương vừa bén chiên đàn 
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương 
Hiện thành mây báu cát tường 


4 + NGHI THỨC LỄ XUẤT GIA 


Xin Phật chứng giảm tâm hương chí thành 
Pháp thân các Phật tịnh thanh 
Chứng minh hương nguyện, phước lành 
rưới ban. 
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần) OOO 


4. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP 
Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm câu 
Nay con gặp được xin trì tụng 
Nguyện hiểu chân Kinh nghĩa nhiệm mâu 


Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. (a làn OOO 


5. KINH TINH HOA TRÍ TUỆ 


Quán Tự Tại thực hành trí tuệ, 
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời, 
Bấy giờ Bỏ- tát quán soI, 

Thấy răng năm uân ba đời đều không. 
Vượt tất cả các vòng khô ách, 
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông! 
Sắc nào có khác gì không, 


NGHI THỨC LỄ XUẤT GIA + 


Không nào khác sắc, sắc không vốn đông. 
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế, 
Tánh chân không các pháp viên thành 
Thảy đều chăng diệt, chăng sanh, 


Chăng nhơ, chăng sạch, chắng tăng giảm gì. 


Trong chân không chăng hề có sắc, 


5 


Chăng thọ, tưởng, hành, thức trong không. 


Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân, 

Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. 
Không nhãn thức đến không ý thức, 
Không vô minh hoặc hết-vô-minh, 
Không điều già chết chúng sanh, 
Hết già, hết chết thực tình cũng không. 
Không trí huệ cũng không chứng đắc, 
Bởi có gì là chỗ đắc đâu. 

Bấy lâu Bỏ-tát dựa vào, 

Trí ba-la-mật, thăm sâu thực hành, 
Mọi chướng ngại quanh mình tan biến, 
Mọi việc đều chăng khiến hoảng kinh, 

Xa lia mộng tưởng đảo điện, 
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. 
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ, 
Mà ba đời chư Phật nương vào, 


6 + NGHI THỨC LỄ XUẤT GIA 


Chứng thành quả giác tối cao, 
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: 
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt, 
Lời chú thần rất mực quang minh, 
Chú thần cao cả anh linh, 
Là lời thần chú thật tình cao siêu. 

Trừ dứt được mọi điều đau khổ, 
Đúng như vầy muôn thuở không sai. 
Ngài liên tuyên nói chú này, 

Để người trì niệm sáng bày chơn tâm 
Ga-tÊ øa-tê pa-ra-ga-tÊ pa-ra-săn-ga-tÊ bô- 
dhi sva-ha. (3 lần) OOO 


(Thầy Bồn Sư và đại chúng ngôi xuống. Các giới tử quy cung 
kính, chắp tay trước ngực, hướng về Phật làm lễ sám hồi). 


6. SÁM HÓI BA NGHIỆP 


(Các) thiện nam/ tín nữ hãy lắng nghe. Đức 
Phật dạy rằng cuộc đời chứa đầy đau khô, từ 
vật chất đến tinh thần. Muốn thoát khỏi đau 
khố không gì quý băng con đường trở về 
nương tựa Phật-Pháp-Tăng, xuất gia với hảo 


NGHI THỨC LẺ XUẤT GIA $% 7 


tâm, chánh tín và lý tưởng thực hành chánh, 
truyền bá lời Phật dạy. Trước khi phát nguyện 
trở thành người “ra khỏi nhà thế tục,” tiếp nôi 
đèn từ bị, trí tuệ và giải thoát của chư Phật, 
(các) con hãy sám hồi tất cả các lỗi lầm đã tạo 
trong quá khứ. Sám hối là từ bỏ lỗi lầm đã 
qua và xin hứa không bao giờ tái phạm. 

(Các) con hãy chắp tay như búp sen, lắng 
nghe rồi lặp lại nguyên văn đề làm cho thân 
tâm được thanh tịnh. 


(Thây Bôn sư nói trước, các giới tử nói theo). 


Con đã gây ra bao lầm lỡ, 

Khi nói, khi làm, khi tư duy, 

Đam mê, hờn giận và ngu SI, 

Nay con cúi đầu xin sám hồi. 

Một lòng con câu Phật chứng tri. 

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, 
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, 
Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. 

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, 


Š§ + NGHI THỨC LỄ XUẤT GIA 


Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm. 
Sám hồi xong rồi lòng nhẹ nhõm, 
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. O 
Nam-mô Câu Sám Hồi Bồ-tát. (pa làn) OOO 
(Nếu giới tử chưa quy y thì truyền Tam Quy Ngũ Giới). 


7. LẠY BẢO ÂN 


(Các) giới tử hãy đứng dậy, chắp tay trang 
nghiêm hướng vê Tam Bảo, lạy tạ ơn cha mẹ 
sinh thành, ơn sư trưởng giáo huân, ơn thiện 
hữu tri thức giúp đỡ, ơn quôc gia bảo hộ. Môi 
khi nghe lời xướng và tiêng chuông thì (các) 
con lạy một lạy: 

- GIới tử mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi 
đầu kính lê cha mẹ trong bảy đòi. O 

- Giới tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, 
cúi đầu kính lê thây tô và Tăng bảo trong 
mười phương. O 

- GIới tử mang ơn các bậc thiện hữu tri 
thức giúp đỡ, cúi đầu kính lề các bậc chân 


NGHI THỨC LẺ XUẤT GIA % 9 


nhân trong mười phương. O 
- Giới tử mang ơn Tổ quốc bảo hộ, cúi 
đầu kính lê Tam Bảo trong mười phương.O 


(Giới tử chấp tay cung kính hướng về Tam Bảo nghe lời khai 
đạo của thây Bôn sư) 


8. THẢY BÓN SƯ KHAI ĐẠO 


Giờ này đại chúng đã tập hợp để chứng 
minh và hộ niệm cho (các) con trong lễ /hể 
phát xuất gia, suốt đời tôn thờ Phật, Pháp, 
Tăng và sống một cuộc đời thanh bân vui đạo. 
Là người có duyên với đạo, (các) con đã thấy 
rõ được con đường của từ bị và trí tuệ, hướng 
đến giải thoát của đức Phật là con đường lý 
tưởng với giá trị đạo đức và tâm linh cao nhất, 
mà các bậc thầy tô chúng ta đã đi theo trong 
bao nhiêu thế hệ. Hôm nay (các) con có chí 
nguyện noi theo con đường sáng suốt đó là 
phước lành rất lớn. 

“Thể phát xuất gia” là cạo bỏ mái tóc, từ bỏ 
đời sống gia đình, vĩnh viễn xa lìa đời sống ái 


10 + NGHI THỨC LỄ XUẤT GIA 


tình của thế nhân, đi ngược lại dòng đời, nương 
theo thầy tô để học hạnh nguyện của người 
thoát tục, lẫy đời sống đạo đức và chánh pháp 
cao thượng làm người bạn đời, quyết tâm 
hướng đến con đường giác ngộ và giải thoát 
cho bản thân và tha nhân. 

Do đó, xuất gia không phải là sự chán đời, 
chạy trỗn thế gian. Xuất gia không phải lánh 
nặng tìm nhẹ, ân dương nương Phật. Xuất 
gia không phải vì cầu danh vọng, lợi lộc 
trong chốn thiền môn. Xuất gia chỉ vì con 
đường giác ngộ mà đức Phật và các bậc thây 
tô đã đi qua là con đường vững chãi, an vui, 
có khả năng chuyền hoá, giúp chúng ta vượt 
thoát khỏi nhà lửa ba cõi và không còn lăn 
lộn trong năm nẻo luân hồi. 

(Các) con là người đã từ vô lượng kiếp 
gieo trồng căn lành, nên nay gặp được duyên 
tốt, xuất ø1a học Phật, thực tập hạnh bô-đề. 
Hạnh nguyện ấy muốn thành tựu phải khởi đi 
bằng đời sông đạo đức - giới luật thiền môn. 


NGHI THỨC LẺ XUẤT GIA % T11 


Nhờ huân tu đạo đức, thiền định được phát 
triển, trí tuệ bát-nhã được sinh sôi. Với trí tuệ 
nảy (các) con sẽ vĩnh viễn vẫy chào vô minh, 
ái chấp và sanh tử. 

Trước khi làm lễ thế phát, (các) con hãy 
chuyên tâm lắng niệm, nghe thây tuyên đọc 
ba điều phát nguyện xuất gia, rôi lặp lại thật 
rõ ràng, như dấu chỉ phát tâm xuất gia chân 
chính của (các) con. Có như vậy thì lễ xuất 
gia hôm nay mới mang nhiều lợi lạc cho (các) 
con và tha nhân trong hiện tại và tương la1. 


9. BA ĐIÊU PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA 


(Thầy Bồn sư tuyên đọc, các giới tử thành tâm đọc theo). 


Điều phát nguyện thứ nhất: Ý thức 
được rằng xuất gia là lý tưởng sống theo 
hạnh nguyện xuất trần cao cả của các đức 
Phật và các bậc thây tỔ, con nguyện cất bỏ 
hoàn toàn đời sống ái dục, trọn đời sống 
độc thán nhưng không cô đơn, giữ giới 
hạnh trang nghiêm và thanh tịnh. (1lạy) © 


12 + NGHI THỨC LỄ XUẤT GIA 


Điều phát nguyện thứ hai: Ý thức được 
răng xuất gia là con đường tu học và hành 
trì lâu dải, đòi hỏi đến lòng kiên nhẫn vả 
nhiều nguyện lực, con nguyện vượt qua tất 
cả các thứ thách và chướng duyên, không 
dễ duôi trong các khoái lạc giác quan, 
không đắm nhiễm thói đời, không chạy 
theo danh lợi thấp kém, không tham gia 
chính trị, không phản bội lại lý tưởng của 
Phật pháp, quyết chí đạt được giác ngộ và 
giải thoái. (1lạy) O 


Điều phát nguyện thứ ba: Ý thức được 
rằng xuất gia là tiếp nối lý tưởng và sự 
nghiệp cứu độ chúng sanh của các đức Phật 
và các bậc thầy tổ, con nguyện làm lớn 
mạnh các đức tính từ bị, trí tuệ và không sợ 
hãi, sống bằng thái độ và hành động vị tha 
cao cả của các bậc Bô-tát để hoàn thành chỉ 
nguyện xuất trần và nối gót con đường độ 
sanh của các bậc tiên bối. (1lạy) O 


NGHI THỨC LẺ XUẤT GIA % 13 


10. LÀM LỄ QUÁN ĐÁẢNH 


Giờ đây, theo truyền thông của các đức 
Phật, thầy rưới nước thanh lương và công 
đức lên đầu của (các) con, giúp cho thân 
tâm của (các) con được thanh tịnh, phiền 
não được tiêu trừ, trở thành những người 
hiền tài trong Phật pháp về sau. 

(Thị giá dâng khay đựng dụng cụ cạo tóc, chén nước trong và 
cành hoa nhỏ. Thầy Bốn sư cầm cảnh hoa nhúng vào chén 
nước, rưới lên mái tóc của giới tử, đồng thời đọc bài kệ sau 
đây với một giọng trâm hùng). 

Nước đạo chứa đầy tám công đức 

Rửa sạch trần câu của muôn loài 

Đưa vào thế giới mâu Hoa tạng 

Chúng sanh siêu thoát không riêng ai 

Nước không rửa nước, pháp thân nhiệm 

Bụi không vương bụi, tự tâm khai 

Đàn tràng giờ đây đã thanh tịnh 

Cây héo biến thành cây tốt tươi 

Cõi uế trở thành ngay cõi tịnh 

Mọi loài mát mẻ, sống an vui. 
Nam-mô Thanh Lương Địa Bỏ-tát (3 làn OOO 


(Đại chúng đồng tâm trì tụng câu chân ngôn dưới đây). 


14 + NGHI THỨC LỄ XUẤT GIA 


Cúi đầu quy y Tô-tắt-đề 

Thành tâm đảnh lễ Thắt-câu-chi 
Chúng con xưng tán Đại Chuẩn-đề 
Xin nguyện xót thương và gia hộ 


Nam-mô tát-đa-nấm, tam-miệu tam-bỗô-đề 
câu-chi-nâm, đát-điệt-tha. An, chiêt-lệ chủ-lệ, 
Chuân-đề ta-bà-ha (3 lần) Q 


11. XUÔNG TÓC GIỚI TỬ 
(Thây Bồn sư giải thích ý nghĩa của cạo tóc và để chỏm). 


Này (các) con, tóc trên đầu của (các) con 
tượng trưng cho phiền não nghiệp chướng, 
tích tập từ nhiều đời kiếp. Dưới sự chứng 
minh của Ba Ngôi Báu, Thầy cạo bỏ mãi 
fóc của (các) con. Mong (các) con ghi nhớ 
sự kiện trọng đại trong đời hôm nay, chuyên 
tâm tu hành để /r bỏ tất cả nghiệp chướng 
bất thiện đã gieo trong quá khứ và hiện tại. 


(Khi xướng bài kệ sau đây, thầy Bồn sư lấy dao cạo ba lát 
tóc trên đầu của giới tử). 


NGHI THỨC LẺ XUẤT GIA % 15 


Bỏ đời, theo đạo giác 
Dút ái, từ người thân 
Xuất gia hoăng Phật pháp 
Nguyện độ khắp thế nhân. 
Nam-mô Ly Câu Địa Bồ-tát Ma-ha-tát (a lản)O. 


(Đại chúng cùng đọc kệ xuông tóc, sau lời xướng của giới sư). 


Nay cạo bỏ tóc đời 

Nguyện tất cả mọi loài 

Dứt sạch hết phiền não 

Chứng niết-bàn an vui. 
Án Tất-điện-đô mạng-đa-ra, bát-đà-da ta- 
bà-ha (3 lần). QO(O 


(Nếu có nhiều người xuất gia thì lặp lại nhiều lần cho đến khi 
thây Bôn sư đã cạo 3 lát tóc tượng trưng cho tât cả các giới tử). 


12. SÁCH TẤN GIỚI TỬ 
(Thây Bồn sư tuyên đọc pháp danh cho giới tử, giải thích ý 
nghĩa pháp danh và dòng truyền thừa trong đạo). 

Trong Kinh đức Phật dạy răng: “Sanh 
được làm thân người là khó, được gặp Phật 
Pháp Tăng lại càng khó hơn, được xuất gia 
với niềm chánh tín, với lý tưởng giác ngộ 


16 + NGHI THỨC LỄ XUẤT GIA 


và độ sinh lại càng khó hơn nữa.” Hôm nay 
(các) con hội đã đủ phước duyên này, 
chính thức trở thành người xuất gia, đi trên 
con đường và chí hướng xuất thế độ sanh 
của các đức Phật, các hàng Bồ-tát, A-la- 
hán và các bậc thầy tổ trong đạo. 


Các đức Phật, các hàng Bồ-tát và thầy tổ 
sẽ có mặt trong bước đường tu học và hành 
đạo của (các) con. Đại chúng cũng đã đem 
hết lòng thanh tịnh hộ niệm cho (các) con 
trong giờ phút hiện tại cũng như trong 
tương lai. 


Nhờ có duyên lành đời trước, nay (các) 
con được tướng “đầu tròn áo vuông.” Hãy 
chuyên cân học Phật pháp với tinh thần thực 
tập và ứng dụng. Không lãng phí thời giờ 
của tuổi trẻ. Hãy làm cho từng bước chân 
của mình trở thành lộ trình đi ra khỏi trần 
lao, vượt qua sông tình biển ái. 

(Các) con phải thường kính tin Tam Bảo, 
siêng học Kinh Luật Luận, từ bỏ tất cả các 
nghiệp xấu ác dù lả nhỏ nhít, làm tất cả các 


NGHI THỨC LỄ XUẤT GIA % 17 


việc lành một cách tình nguyện và không nê 
gian khó. Phải thường đem tâm cung kính 
các bậc trưởng thượng, nhường nhịn những 
người nhỏ hơn mình. Thiết lập tình huynh 
đệ với các huynh đệ đồng sư và các pháp 
hữu. Thây bạn có dạy bảo điều hay lẽ phải, 
không nên chống trái mà phải vui vẻ làm 
theo. Khi vi phạm lỗi lầm thì phải mạnh dạn 
sám hối để không tái phạm trong tương lai. 


Tu hạnh buông xả, không chạy theo danh 
lợi và đời sông vật dục. Không lạm bàn việc 
xâu của người khác. Chỉ lo chuyên tâm tu 
tập, phát triển giới-định-huệ. Được như vậy 
là đóng ba đường ác, mở cửa muôn hạnh 
lành, đang từng bước noi theo dâu chân xuất 
thế và giác ngộ của Phật. 

Giờ đây, xin đại chúng nhất tâm niệm 
hông danh Phật và Bồ-tát gia hộ cho giới 
thể của các giới tử được trọn vẹn và bất 
hoại. Các giới tử chấp tay trang nghiêm 
đồng niệm. 


18 + NGHI THỨC LỄ XUẤT GIA 


13. NIỆM PHẬT GIA TRÌ CHO GIỚI TỬ 
(Niệm mỗi danh hiệu ba lần và đánh một tiếng chuông). 
Nam-mô Thích-ca Mâu-nI Phật O 
Nam-mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát O 
Nam-mô Đại Hạnh Phố Hiền Bô-tát O 
Nam-mô Đại Bi Quán Thế ÂmBồ-tát  O 
Nam-mô Địa Tạng Vương Bô-tát O 
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. O 


14. HỎI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
Xuất øïa là hạnh tốt lành, 
Vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh. 
Nguyện cho tất cả hàm linh, 

Thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền. O 
Nguyện tiêu ba chướng não phiên, 
Được nguồn trí tuệ, phá xiêng vô minh. 
Nguyện trừ tội chướng điêu linh, 
Hạnh lành Bô-tát thường tinh tấn làm. O 

Nguyện đem công đức hiện tiền, 
Hướng về khắp cả các miền gân xa. 


NGHI THỨC LẺ XUẤT GIA % 19 


Con và cha mẹ, ông bà, 
Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân. 
xá OOO 


15. ĐÁNH LỄ BA NGÔI BÁU 


(Đại chúng cùng chấp tay, cùng tụng và cùng lạy). 


Con xin nương tựa Phật, 

Bậc Phước Trí Viên Thành, 

Câu tất cả chúng sanh 

Giác ngộ, phát tâm lành. (1 lạy) Ô 


Con xin nương tựa Pháp, 

Nguồn tuệ giác, từ bị, 

Câu tất cả chúng sanh 

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy) OQ 


Con xin nương tựa Tăng, 

Đoàn thê sống an vui, 

Câu tất cả chúng sanh 

Hòa hợp, thương mến nhau. (1 1ạy) O 


20 + NGHỊ THỨC LỄ XUẤT GIA 


NGHI THỨC LỄ XUẤT GIA 
Thích Nhật Từ 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


Nguyễn Thị Thanh Hương 


Biên tập: Câm Hồng 
Sửa bản in: Hồng Anh 
Trình bày: Quảng Tâm 

Bìa: Ngọc Ánh 


NHÀ XUẤT BẢN TỎNG HỢP TP. HÒ CHÍ MINH 


62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: (08).38225340 — 38.296.764 — 38.247.225 


In lần thứ nhất 2000 quyền, khổ 14 x 20 em tại Nhà in Báo Nhân Dân 
TP.HCM. Số đăng ký xuất bản: 159-10/CXB/379-05/THTPHCM, cấp ngày 
08-02-2010. In xong và nộp lưu chiều tháng 05 năm 2010. 


